Được xưng công chính nhưng không nhờ ân 
điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đức Chúa 
Giê-xu Christ: Đấng mà Đức Chúa Trời đã đặt 
làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết 
Ngài, để tuyên bố sự công bình của Ngài, để 
được tha tội lỗi quá khứ, bởi sự nhịn nhục của 
Đức Chúa Trời; Tôi xin tuyên bố vào thời điểm 
này là sự công bình của anh ta: rằng anh ta có thể 
là người công chính và là người biện minh cho 
những ai tin vào Chúa Giê-su. Rô-ma 3:24-26 


Và anh ấy nói, Bạn đã làm gì vậy? tiếng máu của anh trai 
ngươi đang kêu lên từ mặt đất. Và bây giờ ngươi bị nguyền 
rủa từ trái đất, đất đã mở miệng nhận máu của anh trai 
ngươi từ tay ngươi; Sáng thế ký 4:10-11 


Nhưng thịt có sự sống và máu của nó thì các ngươi không 
được ăn. Và chắc chắn tôi sẽ cần máu của cuộc đời bạn; Ta 
sẽ đòi nó trong tay mọi loài thú và trong tay con người; 
dưới bàn tay của anh em mỗi người, tôi sẽ đòi hỏi mạng 
sống của con người. Ai làm đỗ máu người thì máu người 
đó sẽ đồ ra: vì người đó đã làm người theo hình ảnh Đức 
Chúa Trời. Sáng thế ký 9:4-6 


Ru-bên nói với họ rằng: Đừng đỗ máu, hãy ném hắn vào 
cái hồ trong đồng vắng này, và đừng tra tay vào hắn; rằng 
anh ta có thê loại bỏ anh ta khỏi tay họ, để giao anh ta cho 
cha mình một lần nữa. Giu-đa nói với anh em mình rằng: 
Chúng ta giết anh em mình và giấu máu nó thì có ích gì? 
Họ lấy áo khoác của Giô-sép giết một con dê rồi nhúng áo 
vào máu; Sáng thế ký 37:22,26,3I 


Ru-bên đáp rằng: Ta chăng hề nói cùng các ngươi rằng: 
Chớ phạm tội cùng đứa trẻ; và bạn sẽ không nghe thây? vì 
thê, này, máu của hăn cũng cân đên. Sáng thê ký 42:22 


Giu-đa là con sư tử con: Hỡi con, con đã thoát khỏi mỗi 
săn; nó cúi xuông, năm dài như sư tử, như sư tử giả; a1 sẽ 
đánh thức anh ta dậy? Vương trượng sẽ không rời khỏi 


Giu-đa, Đẳng ban luật pháp sẽ không rời khỏi giữa chân nó, 


cho đến khi Đắng Si-lô đến; và đối với anh ta sẽ có sự tập 
hợp của mọi người. Buộc con lừa con của nó vào cây nho, 
và con lừa cái của nó vào cây nho tốt; Người giặt quân áo 
mình trong rượu, và quần áo mình trong máu nho: Mắt 
người sẽ đỏ vì rượu và răng sẽ trắng vì sữa. Sáng thế ký 
49:9-12 


Nếu họ cũng không tin hai dấu lạ này và không nghe tiếng 
Ngài, thì Ngài sẽ lây nước sông mà độ trên đât khô. dòng 
sông sẽ trở thành máu trên đât khô. Xuât A1 Cập 4:9 


Đức Giê-hô-va phán như vây: Bởi điều nầy ngươi sẽ biết ta 
là Đức Giê-hô-va: nầy, ta sẽ dùng cây gậy trong tay ta mà 
đập nước ở sông, nước sẽ biến thành máu. Cá dưới sông sẽ 
chết, sông sẽ hôi thối; và người Ai Cập sẽ không thích 
uống nước sông. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 
Hãy nói với A-rôn rằng: Hãy lây cây gậy của ngươi vả g1ơ 
tay ngươi ra trên các dòng nước của xứ Ê-díp-tô, các suối, 
các sông, ao, và trên mọi ao nước của chúng, để chúng có 
thể trở thành máu; và rằng máu có thể đồ ra khắp đất Ai 
Cập, cả trong các bình bằng gỗ và trong các bình bằng đá. 
Và Môi-se và A-rôn đã làm như lời Đức Giê-hô-va đã 
truyền dạy; Người giơ gậy lên, đập nước sông trước mặt 
Pha-ra-ôn và quần thần của vua; và tất cả nước trong sông 
đều biến thành máu. Và cá dưới sông đều chết; Sông có 
mùi hôi thối, người Ai Cập không thể uống nước sông; và 
máu đồ khắp xứ Ai Cập. Xuất Ai Cập 7:17-21 


Họ sẽ lẫy huyết bôi trên hai cây cột và thanh cửa trên của 
nhà nào mà ăn thịt chiên con đó. Máu sẽ là dấu hiệu cho 
các ngươi trên những ngôi nhà mà các ngươi đang ở. Khi ta 
nhìn thấy máu, ta sẽ vượt qua các ngươi, và tai họa sẽ 
không giảng trên các ngươi để tiêu diệt các ngươi khi ta 
đánh đất Ai Cập. Các ngươi sẽ lấy một bó bài hương nhúng 


vào máu trong chậu rồi lấy máu trong chậu bôi lên mày và 
hai cột bên; và không ai trong các ngươi được ra khỏi cửa 
nhà mình cho đến sáng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đi qua để 
đánh phạt người Ê-díp-tô; Khi thấy huyết trên mày và hai 
cột bên, Đức Ciê-hô-va sẽ vượt qua, không cho kẻ hủy diệt 
vào nhà đánh các ngươi. Xuất Ai Cập 12:7,13,22-23 


Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang và bị đánh chết, máu sẽ không 
đồ ra cho hắn. Nếu mặt trời mọc lên trên anh ta, máu sẽ đồ 
vì anh ta; vì anh ta phải bồi thường đầy đủ; nếu không có gì 
thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp. Xuất Ai Cập 22:2-3 


Ngươi không được dâng huyết của lễ vật ta chung với bánh 
có men; mỡ của lễ vật tôi dâng sẽ không còn lại cho đên 
sáng. Xuât AI-cập 23:18 


Môi-se lẫy một nửa máu đồ vào chậu; và rảy một nửa máu 
trên bàn thờ. Môi-se lấy máu rảy trên dân chúng và nói: 
“Đây là máu giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập với các 
ngươi về những lời này”. Xuất Ê-díp-tô Ký 24:6,8 


Ngươi hãy lấy huyết con bò đực đó, dùng ngón tay bôi lên 
các sừng bàn thờ, rồi đồ hết huyết xuống dưới chân bàn thờ. 
Ngươi hãy giết con chiên đực đó, lấy huyết nó rưới chung 
quanh trên bàn thờ. Sau đó, ngươi sẽ giết con cừu đực đó, 
lây huyết nó bôi trên trái tai phải của A-rôn, trên trái tai 
phải của các con trai người, trên ngón cái bàn tay phải của 
chúng và trên ngón cái chân phải của họ và rưới máu xung 
quanh bàn thờ. Ngươi hãy lấy huyết trên bàn thờ và dầu 
xức mà Tưới trên A-rôn và trên quần áo người, trên các con 
trai người và trên quần áo của các con trai người; người Sẽ 
được thánh. , và quân áo của ông, các con trai ông và quần 
áo của các con trai ông cùng với ông. Xuất Ai Cập 
29:12,16,20-21 


A-rôn sẽ chuộc tội trên các sừng của nó mỗi năm một lần 
bằng huyết của lễ chuộc tội; người sẽ chuộc tội trên đó một 
lần trong năm qua các thế hệ của các ngươi: đó là vật rất 
thánh cho Đức Giê-hô-va. Xuất Ai Cập 30:10 


Ngươi không được dâng men của lễ vật ta; của lễ Vượt 
Qua cũng không được đê lại cho đên sáng. Xuât Ai-cập 
34:25 


Người sẽ giết con bò đực đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Các 
thây tế lễ, con trai A-rôn, sẽ lấy huyết rưới chung quanh 
bàn thờ ở gần cửa hội mạc. Người sẽ giết nó trên cạnh bàn 
thờ, hướng về phía bắc trước mặt Đức Giê-hô-va. Các thầy 
tế lễ, con trai A-rôn, sẽ rưới huyết nó chung quanh trên bàn 
thờ. Thầy tế lễ sẽ đem nó lên bàn thờ, chặt đầu nó rồi đốt 
trên bàn thờ; và huyết nó sẽ vắt bên cạnh bàn thờ: Lê-vi Ký 
1:5,11,15 


Người sẽ đặt tay mình trên đầu của lễ vật rồi giết nó ở cửa 
hội mạc, rồi các con trai A-rôn, tức là thầy tế lễ, sẽ rưới 
máu chung quanh bàn thờ. Người sẽ đặt tay mình trên đầu 
của lễ vật mình dâng, rồi giết nó trước hội mạc; các con trai 
A-rôn sẽ rưới huyết chung quanh bàn thờ. Người sẽ đặt tay 
trên đầu con vật và giết nó trước hội mạc; các con trai A- 
rôn sẽ rưới huyết nó chung quanh trên bàn thờ. Đó sẽ là 
một quy định vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi trong 
khắp nơi các ngươi ở, rằng các ngươi không được ăn mỡ và 
máu. Lê-vi Ký 3:2,8,13,17 


Thây tế lễ được xức dầu sẽ lấy huyết con bò đực đem đến 
hội mạc. Thây tế lễ sẽ nhúng ngón tay vào huyết và rảy 
huyết bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, trước màn che. 
Thánh địa. Thây tế lễ sẽ bôi một ít huyết lên các sừng của 
bàn thờ xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, ở trong Lều 
Hội Kiến; rồi đồ hết huyết con bò đực đó dưới chân bàn 
thờ dâng của lễ thiêu, ở cửa hội mạc. Lê-vi 4:5-7 


Thây tế lễ được xức dầu sẽ đem huyết con bò tơ đến hội 
mạc. Thây tế lễ sẽ nhúng ngón tay vào huyết và rảy bảy lần 
trước mặt Đức GIiê-hô-va, ngay trước màn. Người sẽ bôi 
huyết lên các sừng bàn thờ đặt trước mặt Đức Giê-hô-va, 
trong Lều Hội Kiến, rồi đỗ hết máu dưới chân bàn thờ dâng 
của lễ thiêu ở tại cửa hội mạc. Lê-vi 4:16-18 


Thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay lấy huyết của lễ vật chuộc tội 
bôi trên các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đồ huyết 
mình dưới chân bàn thờ dâng của lễ thiêu. Thây tế lễ sẽ 
dùng ngón tay, lấy huyết nó bôi trên các sừng bàn thờ dâng 
của lễ thiêu, rồi đỗ hết huyết xuống chân bàn thờ. Thầy tế 
lễ sẽ dùng ngón tay nhúng huyết của lễ vật chuộc tội, bôi 
trên các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đồ hết huyết 
dưới chân bàn thờ: Lê-vi Ký 4:25,30 ,34 


Người sẽ rảy huyết của lễ chuộc tội trên cạnh bàn thờ; 
Phân huyệt còn lại sẽ phải vặt dưới chân bàn thờ: đó là của 
lê chuộc tội. Lê-vi 5:9 


Bắt cứ ai đụng đến thịt nó sẽ là của thánh. Khi huyết nó rảy 
trên áo nào, ngươi phải giặt chỗ đã rảy trong nơi thánh. Và 
không được ăn của lễ chuộc tội nào có huyết đem vào đền 
tạm hội thánh để chuộc tội trong nơi thánh: nó sẽ bị thiêu 
trong lửa. Lê-vi 6:27,30 


Tại nơi giết của lễ thiêu, họ sẽ giết của lễ chuộc sự mắc lỗi, 
rồi huyết nó sẽ rảy chung quanh trên bàn thờ. Người sẽ 
dâng một con từ tổng. SỐ của lễ dâng làm của lễ dâng lên 
Đức Giê-hô-va, và thầy tế lễ sẽ rảy huyết của lễ thù ân. 
Ngoài ra, các ngươi không được ăn bất kỳ loại máu nào, dù 
là máu chim hay thú vật, tại bất kỳ nơi nảo các ngươi Ở. 
Bất cứ linh hồn nào ăn bất kỳ loại máu nào, ngay cả linh 
hồn đó cũng sẽ bị loại khỏi đồng bào của mình. Trong số 
các con trai A-rôn, ai dâng huyết và mỡ của lễ thù ân sẽ 
được phần vai phải. Lê-vi Ký 7:2,14,26,27,33 


Và anh ta đã giết nó; Môi-se lây huyết, dùng ngón tay bôi 
xung quanh các sừng bàn thờ, tây sạch bàn thờ, đỗ huyết 
xuông chân bàn thờ, biệt riêng nó ra thánh để làm lễ chuộc 
tội. Và anh ta đã giết nó; rồi Môi-se rảy máu xung quanh 
bàn thờ. Và anh ta đã giết nó; Môi-se lấy huyết bôi lên trái 
tai phải của A-rôn, trên ngón cái bản tay phải và ngón cái 
bàn chân mặt của ông. Người đem các con trai A-rôn đến, 
rồi Môi-se bôi huyết trên trái tai phải, trên ngón cái của bàn 
tay phải và ngón cái của bàn chân phải họ; rồi Môi-se rảy 
huyết chung quanh trên bàn thờ. Môi-se lấy. dầu xức và 
huyết trên bàn thờ rảy trên A-rôn và trên quân áo người, 
trên các con trai người vả trên quần áo của các con trai 
người; và biệt riêng A-rôn cùng quần áo của ông, các con 
trai ông và quần áo của họ ra thánh. Lê-vi 8:15,19,23,24,30 


Các con trai A-rôn đem huyết đến cho ông; ông nhúng 
ngón tay vào huyết, bôi trên các sừng bàn thờ, rôi đô huyệt 
dưới chân bàn thờ. Ong giết tê lễ thiêu; Các con trai A-rôn 


đem huyết đến cho ông và ông rảy huyết chung quanh trên 
bàn thờ. Người cũng giết con bò đực và con chiên đực làm 
của lễ bình an dâng cho dân sự. Các con trai A-rôn dâng 
huyết cho người, rồi người rảy chung quanh bàn thờ, Lê-vi 
Ký 9:9,12,18 


Còn con chim sống thì lấy nó, gỗ bá hương, cây điều, cây 
bài hương, nhúng chúng và con chim sống vào huyết con 
chim đã bị giết dưới dòng nước chảy. Thầy tế lễ sẽ lấy 
huyết của lễ chuộc sự mặc lỗi bôi trên trái tai phải của 
người được sạch, trên ngón cái tay phải và ngón cái chân 
phải của người đó. Phần dầu còn lại trong tay, thây tế lễ sẽ 
bôi lên tai phải của người được sạch, lên ngón cái bàn tay 
phải và ngón cái bàn chân phải của người đó. trên huyết 
của lễ chuộc sự mắc lỗi: rồi giết con chiên con làm của lễ 
chuộc sự mắc lỗi, rồi thầy tế lễ sẽ lấy một ít huyết của lễ 
chuộc sự mắc lỗi, bôi lên trái tai bên phải của người được 
sạch. trên ngón cái của bàn tay phải và ngón cái của bàn 
chân phải. Thây tế lễ sẽ bôi dầu trong bàn tay mình lên trái 
tai phải của người được sạch và trên Người sẽ lây gỗ bá 
hương, bài hương, cây điều, và con chim sông, và nhúng 
chúng vào máu của con chim bị giết và trong nước chảy rồi 
rảy lên nhà bảy lần. Người sẽ tây sạch ngôi nhà bằng máu 
của con chim, nước chảy, con chim sống và gỗ bá hương, 
bài hương và cây điều: Lê-vi Ký 14:6,14,17,25,28,51,52 


Người sẽ lây huyết con bò đực và dùng ngón tay Tảy trên 
nắp xá tội ở phía đông; và trước ngai thi ân, người ấy sẽ lấy 
ngón tay rảy máu bảy lần. Sau đó, TIEƯỜI SẼ giết con dê làm 
của lễ chuộc tội cho dân chúng, rồi để huyết nó vào trong 
riềm, xử huyết đó như đã làm với huyết con bò đực, rồi 
rưới trên nắp xá tội, và trước mặt Ngài. nắp thi ân: Người 
sẽ đi ra bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và làm lễ chuộc 
tội cho bàn thờ; rồi lấy huyết bò tơ và huyết đê bôi trên các 
sừng bàn thờ chung quanh. Người sẽ lấy ngón tay rảy 
huyết bảy lần trên nó, tây sạch và thánh hóa nó khỏi sự ô 
uế của dân Y-sơ-ra-ên. Con bò đực dùng làm của lễ chuộc 
tội, và con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội, huyết được 
đem vào để chuộc tội trong nơi thánh, sẽ được đem ra 
ngoài trại quân; và chúng sẽ đốt da, thịt và phân của chúng 
trong lửa. Lê-vi Ký 16:14,15,18,19,27 


Thầy tế lễ sẽ rưới huyết lên bàn thờ của Đức Giê-hô-va, ở 
cửa hội mạc, rồi đốt mỡ để có mùi thơm dâng lên Đức Giê- 
hô-va. Và bất cứ người nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên, hoặc là 
người ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi, ăn bất cứ loại 
máu nào; Ta thậm chí sẽ đối mặt với linh hồn ăn máu đó và 
sẽ loại hắn khỏi dân tộc hắn. Vì sự sống của xác thịt ở 
trong máu, nên ta đã ban huyết trên bàn thờ cho các ngươi 
để chuộc tội cho linh hồn các ngươi; vì chính huyết mới 
chuộc được linh hồn. Vì thế ta đã nói với dân Y-sơ-ra-ên 
rằng: Không ai trong các ngươi được ăn huyết, và bất cứ 
người lạ nào đến giữa các ngươi cũng không được ăn huyết. 
Bắt cứ người nào thuộc dân Y-sơ-ra-ên hoặc khách lạ kiều 
ngụ giữa các ngươi, săn bắt bất kỳ loài thú hay gia cầm nào 
có thể ăn được; Ngài thậm chí sẽ đồ máu nó ra và phủ bụi 
lên nó. Vì đó là sự sông của mọi xác thịt; máu của nó là để 
cho sự sống của nó: nên ta đã nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: 
Các ngươi không được ăn huyết của bất cứ loài xác thịt nào: 
vì sự sông của mọi xác thịt là máu của nó: a1 ăn nó sẽ bị cắt 
bỏ. Lê-vi 17:6,10-14 


Nhưng con bò đầu lòng, con chiên đầu lòng, con đê đầu 
lòng, thì ngươi không được chuộc; chúng là thánh: ngươi 
Sẽ rảy huyết chúng trên bàn thờ, và đốt mỡ chúng làm của 
lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Con 
sô 18:17 


Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa sẽ dùng ngón tay lấy máu nàng rảy bảy 
lần trước hội mạc. Người ta sẽ đốt con bò cái tơ trước mặt 
người; Người sẽ đốt da, thịt, máu và phân của nó: Dân số 
ký 19:4-5 


Ngươi phải dâng của lễ thiêu, thịt và huyết, trên bàn thờ 
của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; huyết của sinh tế 
ngươi sẽ đồ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
ngươi, và ngươi sẽ ăn thịt. Phục truyền luật lệ ký 12:27 


Vậy, họ giết những con bò đực, và các thầy tế lễ lấy huyết 
rưới trên bàn thờ. Tương tự như vậy, khi giết những con 
chiên đực, họ rảy huyết lên bàn thờ; họ cũng giết những 
con chiên con và rưới huyết lên các con vật. bàn thờ. Các 
thầy tế lễ giết họ rồi lấy huyết của họ làm lễ chuộc tội cho 
toàn dân Y-sơ-ra-ên. Vì vua đã truyền phải dâng của lễ 
thiêu và của lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên. 2 Sử ký 
29:22.,24 


Họ đứng tại chỗ theo cách thức của mình, theo luật pháp 
của Môi-se, người của Đức Chúa Trời: các thây tê lễ rảy 
máu mà họ đã nhận từ tay người Lê-vi. 2 Sử ký 30:16 


Họ giết lễ Vượt Qua, các thầy tế lễ rảy máu trên tay họ, còn 
người Lê-vi thì lột da chúng. 2 Sử ký 35:11 


Sự hy sinh vô số của bạn dành cho tôi là nhằm mục đích gì? 
Đức Giê-hô-va phán: Ta đầy những của lễ thiêu bằng chiên 
đực và mỡ của thú ăn thịt; và tôi không thích máu của bò 
đực, cừu non hay dê. Ê-sai 1:11 


Ngài phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va 
phán như vầy; Đó là những quy định về bàn thờ trong ngày 
người ta lập bàn thờ, dâng của lễ thiêu và rảy huyết trên đó. 
Ngươi hãy lấy huyết nó bôi trên bốn sừng, bốn góc bệ và 
trên ranh giới chung quanh. Ngươi sẽ tẩy sạch và tây sạch 
nó như vậy. Ê-xê-chiên 43:18,20 


Nhưng các thầy tế lễ, người Lê-vi, con trai của Xa-đốc, đã 
coi sóc nơi thánh của ta khi dân Y-sơ-ra-ên lạc lối khỏi ta, 
họ sẽ đến gần ta đề phục vụ ta, và họ sẽ đứng trước mặt ta 
để dâng lễ vật cho ta. mỡ và máu, Chúa Giê-hô-va phán: Ê- 
xê-chi-ên 44:15 


Thây tế lễ sẽ lấy huyết của lễ chuộc tội bôi lên các cột nhà, 
bôn góc bệ bản thờ và các cột công sân trong. E-xê-chiên 
45:19 


Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra đưa 
cho môn đồ mà phán rằng: Hãy lấy ăn đi; đây là cơ thể. của 
tôi. Ngài lại lấy chén, tạ ơn, rồi đưa cho môn đồ mà rằng: 
Hết thảy hãy uống đi; Vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước 
đồ ra cho nhiều người được tha tội. Ma-thi-ơ 26:26-28 


Khi họ đang ăn, Đức Chúa ]Jesus lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra 
đưa cho họ và nói: “Hãy lây ăn: này là thân thể ta”. Người 
cầm lấy chén, tạ ơn rồi trao cho môn đệ, và ai nấy đều 


uống. Ngài phán cùng họ rằng: Đây là huyết ta, huyết của 
Tân Ước, đô ra cho nhiêu người. Mác 14:22-24 


Ngài lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: 
Nây là mình ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm việc này 
để nhớ đến ta. Cũng vậy, chén sau bữa ăn tối có lời rằng: 
Chén này là giao ước mới trong huyết ta, đồ ra vì các ngươi. 
Lu-ca 22:19-20 


Bấy giờ Đức Giêsu nói với họ: “Quả thật, quả thật, Ta bảo 
các ngươi, nếu các ngươi không ă ăn thịt và uống huyết Con 
Người, các ngươi không có Sự sống nơi mình”. Ai ăn thịt 
và uông máu tôi sẽ được sống đời đời; và tôi sẽ nuôi anh ta 
vào ngày cuối cùng. Vì thịt tôi thật là đồ ăn, máu tôi thật là 
đồ uông. Đắng ă ăn thịt tôi và uống máu tôi ở trong tôi và tôi 
ở trong người ây. Ciăng 6:53-56 


Đó là các ngươi kiêng ăn đồ cúng thần tượng, huyết, thú 
vật chết ngột và gian dâm: nếu các ngươi kiêng ăn thì sẽ 
được lành. Tạm biệt các bạn. Công vụ 15:29 


Và đã tạo ra tất cả các quốc gia loài người từ một dòng 
máu chung để sinh sống trên khắp mặt đất, đồng thời đã 
xác định thời gian trước khi ấn định cũng như giới hạn nơi 
cư trú của họ; Công vụ 17:26 


Vì vậy, tôi bắt các bạn phải ghi lại ngày hôm nay rằng tôi 
trong sạch về máu của tất cả mọi người. Vì tôi đã không 
tránh khỏi việc tuyên bố cho bạn tất cả những lời khuyên 
của Thiên Chúa. Vậy, hãy giữ chính mình và luôn cả bầy 
mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để 
chăn dắt Hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua 
bằng chính máu mình. Công vụ 20:26-28 


Đối với những người ngoại đã tin, chúng tôi đã viết và kết 
luận rằng họ không tuân theo những điều như vậy, ngoại 
trừ việc họ giữ mình khỏi của cúng thần tượng, máu, thú 
vật chết ngạt và gian dâm. Công vụ 21:25 


Được xưng công chính nhưng không nhờ ân điển Ngài, bởi 
sự cứu chuộc trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Đắng mà Đức 
Chúa Trời đã đặt làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong 
huyết Ngài, để tuyên bố sự công bình của Ngài, để được 
tha tội lỗi quá khứ, bởi sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời; 
Tôi xin tuyên bố vào thời điểm này là sự công bình của anh 
ta: rằng anh ta có thể là người công chính và là người biện 
minh cho những aI tín vào Chúa Ciê-su. Rô-ma 3:24-26 


Còn hơn thế nữa, giờ đây đã được xưng công bình nhờ 
huyệt Ngài, chúng ta sẽ nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn 
thịnh nộ. Rô-ma 5:9 


Chén chúc tụng mà chúng ta chúc tụng chăng phải là sự 
hiệp thông của máu Chúa Kitô sao? Chiếc bánh chúng ta 
bẻ không phải là sự hiệp thông với thân thể Chúa Kitô sao? 
I Cô-rinh-tô 10:16 


Sau khi ăn tối, Ngài cũng lấy chén mà nói rằng: Chén này 
là di chúc mới trong máu ta: Mỗi lần các ngươi uống nó, 
hãy làm điều này đề tưởng nhớ ta. Vì mỗi lần anh em ăn 
bánh này, uống chén này, là anh em tỏ ra sự chết của Chúa 
cho đến khi Ngài đến. Vì thế, ai ăn bánh này, uống chén 


này của Chúa một cách bất xứng, thì mắc tội với thân và 
huyết Chúa. 1 Cô-rinh-tô 11:25-27 


Đã định trước cho chúng ta được Chúa Giêsu Kitô nhận 
làm con nuôi, theo ý muốn tốt lành của Ngài, Để ca ngợi 
vinh quang của ân sủng Ngài, trong đó Ngài đã làm cho 
chúng ta được chấp nhận trong người yêu dấu. Trong Ngài 
chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo 
sự dư dật của ân điển Ngài; Ê-phê-sô 1:5-7 


Nhưng bây giờ trong Chúa Giêsu Kitô, anh em là những 
người đôi khi ở xa, đã được gần gũi nhờ máu Chúa Kitô. Ê- 
phê-sô 2:13 


Tạ ơn Chúa Cha, Đắng đã làm cho chúng ta được dự phần 
gia nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Đắng đã giải 
thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa chúng ta vào 
vương quốc của Con yêu dấu Ngài: Trong Con đó chúng ta 
được cứu chuộc nhờ huyết Ngài mà được tha tội: Cô-lô-se 
1:12-14 


Và, đã làm nên hòa bình nhờ huyết trên thập tự giá của 
mình, nhờ Ngài mà hòa giải mọi sự với chính mình; bởi 
anh ấy, tôi nói, cho dù chúng là những thứ ở dưới đất hay 
những thứ ở trên trời. Cô-lô-se 1:20 


Bởi vì con cái là những người cùng chia sẻ máu thịt, nên 
chính Ngài cũng là một phần máu thịt; rằng qua cái chết, 
anh ta có thê tiêu diệt kẻ có quyền lực của cái chết, tức là 
ma quỷ; Hê-bơ-rơ 2:14 


Hê-bơ-rơ 9 

I Sau đó, quả thật, giao ước đầu tiên cũng có các giáo lễ 
phụng sự Thiên Chúa và một nơi thánh thuộc thế gian. 

2 Vì tại đó đã có một đền tạm; cái đầu tiên trong đó có 
chân nến, cái bàn và bánh mì nướng: nơi được gọi là thánh 
đường. 

3 Sau bức màn thứ hai là đền tạm được gọi là Nơi Chí 
Thánh; 

4 Có lư hương bằng vàng, hòm giao ước bọc vàng chung 
quanh, bên trong có bình vàng đựng ma-na, cây gậy đã nảy 
chổi của A-rôn, và các bảng giao ước; 

5 Trên đó có các chê-ru-bim vinh hiển che phủ ngai thi ân; 
mà bây giờ chúng ta không thể nói cụ thê được. 

6 Khi những điều này đã được truyền chức như vậy, các 
thầy tế lễ luôn luôn đi vào đền tạm thứ nhất để hoàn thành 
việc thờ phượng Đức Chúa Trời. 

7 Nhưng vào phần thứ hai, thầy tế lễ thượng phẩm mỗi 
năm một lần, không mang theo máu, mà ông dâng cho 
chính mình và cho những lỗi lầm của dân chúng: 

8 Đức Thánh Linh có nghĩa là con đường vào nơi chí thánh 
chưa được bày tỏ, trong khi đền tạm thứ nhất còn đứng 
vững: 

9 Đó là hình ảnh của thời bấy giờ, trong đó lễ vật và của lễ 
được dâng hiến, không thể làm cho người hầu việc trở nên 
trọn vẹn về mặt lương tâm; 

10 Những điều đó chỉ có trong thịt và đồ uống, nhiều sự 
tắm rửa, và các giáo lễ xác thịt, áp đặt cho họ cho đến thời 
kỳ cải cách. 

II Nhưng Đắng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của 
những điều tốt lành sẽ đến, bởi một đền tạm lớn hơn và 
hoàn hảo hơn, không phải do tay người làm ra, nghĩa là 
không thuộc về nhà này; 


12 Không phải bằng máu dê và bê, nhưng bằng máu của 

chính mình, Ngài đã vào nơi thánh một lần và nhận được 

sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. 

13 Vì nếu huyết bò đực và đê, và tro của con bò cái tơ rưới 

lên kẻ ô uế, làm cho xác thịt được thánh hóa: 

14 Huyết của Đắng Christ, Đắng nhờ Thánh Linh đời đời 

dâng mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ thanh tây 

lương tâm anh em khỏi những việc chết để hầu việc Đức 

Chúa Trời hằng sống đến mức nào? 

15 Vì lý đo đó, Ngài là Đắng trung gian của giao ước mới, 

để qua cái chết, để chuộc lại những tội phạm trong giao 

ước thứ nhất, những ai được kêu gọi có thể nhận được lời 

hứa về cơ nghiệp vĩnh cửu. 

16 Vì ở đâu có di chúc thì nhất thiết người lập di chúc phải 

chết. 

17 Vì di chúc có hiệu lực sau khi người ta chết; bằng 

không, nó không có giá trị gì bao lâu người lập di chúc còn 

sống. 

18 Do đó, cả bản di chúc đầu tiên đều không có máu. 

19 Vì khi Môi-se đã truyền mọi lời răn dạy cho toàn dân 

theo luật pháp, thì ông lấy huyết bỏ con và dê, với nước, 

len đỏ, và bài hương, rôi rảy cuôn sách và toàn dân. 

20 rằng: Đây là máu giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập 

VỚI Các nØƯưƠơI. 

21 Người cũng rảy huyết cả đền tạm và mọi đồ dùng dùng 

trong chức vụ. 

22 Và hầu hết mọi sự đều theo luật pháp được thanh lọc 

bằng máu; và không đồ máu thì không có sự thuyên giảm. 

23 Do đó, điều cần thiết là khuôn mẫu của vạn vật trên trời 

phải được thanh lọc bằng những thứ này; nhưng chính 

những điều trên trời lại có của lễ tốt hơn những điều này. 

24 Vì Đắng Christ không được vào những nơi thánh do tay 

người ta làm ra, là hình tượng của những chân thật; nhưng 

vào chính thiên đàng, bây giờ để xuất hiện trước sự hiện 

diện của Thiên Chúa vì chúng ta: 

25 Cũng không được dâng chính mình thường xuyên, như 

thầy tế lễ thượng phẩm hằng năm vào nơi thánh mang theo 

máu của người khác; 

26 Vì chắc hắn Ngài đã thường chịu đau khổ từ khi tạo 

dựng thế gian, nhưng bây giờ vào ngày tận thế, Ngài đã 

hiện ra đề xóa bỏ tội lỗi bằng sự hy sinh chính mình. 

27 Như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu 

phán xét: 

28 Như vậy, Đắng Christ đã bị hiến tế để gánh lấy tội lỗi 

của nhiều người; và đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài 
sẽ hiện ra lần thứ hai mà không phạm tội để được cứu. 


Vì huyết bò và huyết đê không thể nào xóa tội được. Hê- 
bơ-rơ 10:4 


Vậy thưa anh em, hãy mạnh dạn bước vào nơi chí thánh 
nhờ huyệt Đức Chúa Giê-su, Hê-bơ-rơ 10:19 


Giả sử các ngươi sẽ bị hình phạt nặng nề hơn bao nhiêu, kẻ 
đã giày đạp Con Đức Chúa Trời và coi máu của ø1ao ước, 
nhờ đó hắn được thánh hóa, là một điều ô uế và đã làm trái 
với Thánh Linh. ân sủng? Hê-bơ-rơ 10:29 


Bởi đức tin, ông đã giữ lễ Vượt Qua và rảy máu kẻo kẻ giết 
con đâu lòng chạm đên chúng. Hê-bơ-rơ 11:28 


Các ngươi chưa kháng cự bằng máu, đấu tranh chống lại 
tội lôi. Hê-bơ-rơ 12:4 


Và đối với Chúa Giêsu, Đắng trung gian của giao ước mới, 
và đôi với máu rảy, điêu đó nói lên những điêu tôt đẹp hơn 
của Abel. Hê-bơ-rơ 12:24 


Vì xác của những con thú đó, máu được thầy tế lễ thượng 
phẩm mang vào nơi thánh đề phạm tội, sẽ bị đốt ngoài trại. 
Vì vậy, Chúa Giêsu cũng vậy, đề thánh hóa dân bằng chính 
máu mình, đã phải chịu đau khổ ngoài cổng. Hê-bơ-rơ 
13:11-12 


Bây giờ, Đức Chúa Trời bình an, Đắng đã sống lại từ cõi 
chết, Chúa chúng ta, Đắng chăn chiên vĩ đại, qua huyết của 
giao ước vĩnh cửu, Xin khiến anh em hoàn thiện mọi việc 
lành để làm theo ý muốn Ngài, thực hiện trong anh em 
những điều đẹp ý Ngài trước mắt Ngài, qua Chúa Giêsu 
Kitô; đáng được vinh hiển đến đời đời vô cùng. Amen. Hê- 
bơ-rơ 13:20-21 


Hãy bầu chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Cha, qua sự 
thánh hóa của Thánh Linh, để vâng phục và rảy máu Chúa 
Giê-xu Christ: Ân điển và bình an sẽ được nhân lên cho 
bạn. 1 Phi-e-rơ 1:2 


Vì các ngươi biết rằng các ngươi không được chuộc bằng 
những vật hư nát như bạc và vàng, khỏi lời nói vô ích theo 
truyền thống của tô phụ các ngươi; Nhưng với huyết báu 
Đắng Christ, đường như huyết chiên con không lỗi không 
vít: I Phi-e-rơ 1:18§-19 


Nhưng nếu chúng ta bước đi trong sự sáng, cũng như Ngài 
ở trong sự sáng, thì chúng ta hiệp thông với nhau, và huyết 
Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội 
chúng ta. I Giăng l:7 


Đây chính là Đắng đã đến bằng nước và máu, chính là 
Chúa Giêsu Kitô; không chỉ bằng nước mà còn bằng nước 
và máu. Và chính Thánh Thần làm chứng, vì Thánh Thần 
là sự thật. Vì trên trời có ba làm chứng là Đức Chúa Cha, 
Ngôi Lời và Đức Thánh Linh: và ba Đắng này là một. Và 
có ba điều làm chứng trong đất, Thánh Linh, nước và máu: 
và ba điều này hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận lời chứng 
của loài người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn trọng 
đại hơn: vì đó là lời chứng của Đức Chúa Trời, lời chứng 
Ngài đã làm chứng về Con Ngài. 1 Giăng 5:6-9 


Và từ Chúa Giêsu Kitô, là nhân chứng trung thành, là con 
đầu lòng của kẻ chết, và là hoàng tử của các vị vua trên trái 
đất. Đẳng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết Ngài rửa sạch 
tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước và thầy tế lễ 
của Đức Chúa Trời và Cha Ngài; nguyện Ngài được vinh 
hiển và quyền thống trị đến đời đời. Amen. Khải Huyền 
1:5-6 


Họ hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyền sách mà 
mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà 
chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chỉ 
phái, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và Quốc gia; Khải Huyền 
5:9 


Và tôi nói với anh ta, thưa ông, ông biết đấy. Ngài lại phán 
cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt 
và phiếu trăng áo mình trong huyết Chiên Con. Khải 
Huyền 7:14 


Họ đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng 
của mình; và họ không yêu mạng sông mình cho đên chêt. 
Khải huyền 12:11 


Và tôi thấy trời mở ra, và nhìn thấy một con ngựa trắng; 
Đắng ngự trên Ngài được gọi là Đắng Thành Tín và Chân 
Thật, Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và giao chiến. Mắt 
Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên; và 
anh ta có viết một cái tên mà không ai biết, ngoại trừ chính 
anh ta. Và anh ta mặc một bộ lễ phục nhúng trong máu: và 
tên của anh ta được gọi là Lời Chúa. Và các đạo quân trên 
trời đi theo Ngải cỡi ngựa trắng, mặc vải gai mịn, trắng và 
sạch sẽ. Khải Huyền 19:11-14 


Chúng ta hãy kiên trì nhìn vào máu Chúa Kitô và thấy máu 
của Người quý giá biết bao trước mặt Thiên Chúa: máu đồ 
ra để cứu rỗi chúng ta, đã mang lại ân sủng sám hối cho 
toàn thế giới. Thư thứ nhất của Clement gửi tín hữu Cô- 
rinh-tô 4:5 


Và họ còn cho cô ấy một dấu hiệu nữa: rằng cô ấy nên treo 
một sợi dây màu đỏ ở nhà mình; qua đó chứng tỏ rằng nhờ 
huyết của Chúa chúng ta, sẽ có sự cứu chuộc cho tất cả 
những ai tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Bạn thấy đấy, 
người phụ nữ thân yêu, không chỉ có đức tin mà còn có cả 
lời tiên tri nữa. Thư thứ nhất của Clement gửi tín hữu Cô- 
rinh-tô 6:10 


Chúng ta hãy tôn kính Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã 
đô máu vì chúng ta. Thư thứ nhât của Clement gửi tín hữu 
Cô-rinh-tô 10:6 


Nhờ đức ái, Chúa đã kết hợp chúng ta với Người; trong khi 
vì tình yêu mà Người dành cho chúng ta, Chúa Giêsu Kitô 
đã hiến máu của chính mình cho chúng ta, theo ý muốn của 
Thiên Chúa; thịt của anh ây cho thịt của chúng tôi; tâm hồn 
của anh ấy, cho tâm hồn của chúng ta. Thư thứ nhất của 
Clement gửi tín hữu Cô-rinh-tô 21:7 


Vì lý do này, Chúa chúng ta đã xác nhận phó nộp thân xác 
Ngài cho sự hủy diệt, để nhờ sự tha tội chúng ta mà chúng 
ta có thể được thánh hóa; nghĩa là bằng cách rảy máu của 
mình. Vì Kinh Thánh có chép như sau: Ngài đã vì tội lỗi 
chúng ta mà bị vết, VÌ sự gian ác chúng ta mà bị vết, và bởi 
huyết Ngài chúng ta được lành bịnh. Người như chiên con 
bị đem đi làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, 
nên người chắng hề mở miệng. Thư chung của Ba-na-ba 
4:1,3 


Làm thế nào mà việc trở thành những người theo Đức 
Chúa Trời và phấn khích bản thân bằng máu của Đẳng 
Christ, các bạn đã hoàn thành một cách hoàn hảo công việc 
vốn đĩ đối với các bạn. Thư I-nhã gửi tín hữu Ê-phê-sô 1:3 


Ignatius, còn gọi là Theophorus, gửi đến giáo hội thánh ở 
Tralles ở Châu Á: được Thiên Chúa yêu dấu, Cha của Chúa 
Giêsu Kitô, được chọn và xứng đáng với Thiên Chúa, được 
bình an nhờ máu thịt, và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 
Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, trong sự sống lại do Ngài 
thực hiện: điều mà tôi cũng chào mừng một cách trọn vẹn, 
tiếp tục giữ tư cách tông đồ, cầu chúc mọi niềm vui và 
hạnh phúc cho nó. Thư của Ignatius gửi Tralhans 1:l 


Vậy hãy mặc lấy sự hiền lành, hãy đổi mới mình trong đức 
tin, tức là xác thịt của Chúa; và trong đức ái, tức là máu 
Chúa Giêsu Kitô. Thư của lgnatius gửi Trallians 2:7 

Tôi khao khát bánh của Thiên Chúa là thịt của Chúa Giêsu 
Kitô, của đòng đối Đavít; và thức uống tôi khao khát chính 
là máu anh, đó là tình yêu không thể hư hỏng. Thư của I- 
nhã gửi cho Rô-ma 3:5 


lgnatius, còn được gọi là Theophorus, kính gửi hội thánh 


của Đức Chúa Cha và Chúa chúng ta là Chúa Giê-su Christ, 


ở Philadelphia, Châu Á; đã nhận được lòng thương xót, 
được gắn kết trong sự hòa hợp của Thiên Chúa, và vui 
mừng mãi mãi trong cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, và 
được hoàn thành trong mọi lòng thương xót qua sự phục 
sinh của Ngài: Tôi cũng chào mừng trong máu của Chúa 
Giêsu Kitô, là máu vĩnh cửu và không tì vết của chúng ta 
vui sướng: đặc biệt là nếu họ hiệp nhất với giám mục, các 
linh mục ở với ngài, và các phó tế được bổ nhiệm theo ý 
của Chúa Giêsu Kitô; là người mà Ngài đã định cư theo ý 
muốn của Ngài một cách vững chắc bởi Đức Thánh Linh 
của Ngài: Vì chỉ có một xác thịt của Chúa chúng ta là Đức 
Chúa Giê-su Christ; và một chén hòa trong máu Ngài; một 
bàn thờ; Thư I-nhã gửi tín hữu Phi-la-đen-phi 1:1,11 


Vì tôi nhận thấy rằng anh em đang có một đức tin không 
lay chuyên, như thể anh em đã bị đóng đỉnh vào thập tự giá 
của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, cả vê thể xác 
lẫn tinh thần; và được củng cố trong tình yêu qua máu của 
Chúa Kitô; hoàn toàn bị thuyết phục về những điều liên 
quan đến Chúa chúng ta. Thư Ignatus gửi người 
Smyrnaeans l:3 


Đừng để ai tự lừa đối mình; cả những vật ở trên trời, các 
thiên sứ vinh hiển và các hoàng tử, dù hữu hình hay vô 
hình, nếu họ không tin vào huyết Đắng Christ thì họ sẽ bị 
kết án. Thư Ignatius gửi người Smyrnaeans 2:12 


Tôi xin chào vị giám mục rât xứng đáng của bạn và vị linh 
mục đáng kính của bạn; và các châp sự của bạn, những 
người bạn đông hành của tôi; và tât cả anh chị em nói 


chung, và môi người nói riêng, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, 


và trong máu thịt của Người; trong cuộc khổ nạn và sự 
phục sinh của Người cả về thê xác lẫn tinh thần; và trong 
sự hiệp nhất của Thiên Chúa với bạn. Thư Ignatius gửi 
người Smyrnaeans 3:22 


Muôn vật đều phải phục tùng Ngài, cả vật ở trên trời và vật 
ở dưới đất; Đắng mà mọi sinh vật sẽ tôn thờ; Đắng sẽ đến 
để phán xét kẻ sống và kẻ chết: Đức Chúa Trời sẽ đòi máu 
của kẻ nào tin vào Ngài. Thư của Polycarp gửi Phi-líp l:7 


Nhưng những ai không tuân theo mệnh lệnh của Ngài sẽ 
chạy trốn khỏi mạng sông của mình và trở thành kẻ thù của 
nó. Và những ai không tuân theo mệnh lệnh của anh ta sẽ 
tự đưa mình vào chỗ chết và mỗi người sẽ mắc tội máu của 
chính mình. Cuốn sách thứ ba của Hermas 10:13 


Vì vậy, họ bàn với nhau xem có nên đi trình báo những 
điều này với Philatô hay không. Và trong khi họ vẫn đang 
suy nghĩ về điều đó, các tầng trời lại mở ra và một người 
đàn ông nào đó đi xuống và đi vào ngôi mộ. Viên đội 
trưởng và những người ở với ông thấy vậy, vội vã đến Phi- 


la-tô trong đêm, rời khỏi ngôi mộ mà họ đang canh gác, và 
thuật lại mọi điều họ đã thấy, họ rất đau lòng mà nói rằng: 
“Quả thật ông ấy là Con Đức Chúa Trời”. Chúa. Philatô trả 
lời và nói: “Ta trong sạch về máu của Con Thiên Chúa: 
nhưng chính các ngươi đã quyết định điều này.” Bấy giờ 
tất cả họ đều đến gần, nải xin Ngài ra lệnh cho viên đội 
trưởng và quân lính đừng nói gì về những điều họ đã thấy: 
Vì họ nói rằng, thà chúng ta phạm tội trọng nhất trước mặt 
Đức Chúa Trời, và không rơi vào tay người Do Thái và bị 
ném đá. Philatô ra lệnh cho viên đội trưởng và quân lính 
không được nói gì. Phúc Âm Thất Truyền Theo Phi-e-rơ 
1:11 


Sau đó, Lời của Đức Chúa Trời đến với A-đam và nói với 
ông rằng: Hõi A-đam, như ngươi đã đồ máu mình, thì Ta 
cũng sẽ đồ máu của chính Ta như vậy khi Ta trở thành xác 
thịt từ hạt giống của ngươi; và như ngươi đã chết, hỡi A- 
đam, thì ta cũng sẽ chết. Như ngươi đã lập bàn thờ thể nào, 
ta cũng sẽ lập cho ngươi một bàn thờ trên đất như vậy; và 
như ngươi đã dâng huyết mình trên đó, ta cũng sẽ dâng 
huyết ta trên bàn thờ trên đất như vậy. Và như ngươi đã cầu 
xin sự tha thứ qua huyết đó, Ta cũng sẽ làm cho huyết Ta 
tha tội và xóa bỏ mọi vị phạm trong đó. Cuốn sách đầu tiên 
của Adam và Eva 24: 4-5 


Và một lần nữa, đối với Nước Sự Sống mà bạn đang tìm 
kiếm, ngày nay nó sẽ không được ban cho bạn; nhưng vào 
ngày Ta sẽ đồ máu Ta lên đầu ngươi ở vùng đất Golgotha. 
Vì máu của Ta sẽ là Nước Sự Sống cho ngươi vào lúc đó, 
không phải cho một mình ngươi mà cho tất cả những người 
thuộc dòng dõi ngươi sẽ tin vào Ta; để họ được yên nghỉ 
mãi mãi. Cuốn sách đầu tiên của Adam và Eva 42: 7-8 


Đức Chúa Trời lại phán với A-đam rằng: Điều đó cũng sẽ 
xây đến với Ta trên đất như vậy, khi Ta bị đâm và máu sẽ 
chảy máu và nước từ cạnh sườn Ta và chảy khắp thân thể 
Ta, tức là của lễ thật; và sẽ được dâng trên bàn thờ như một 
của lễ trọn vẹn. Cuốn sách đầu tiên của Adam và Eva 69:6 


Toàn bộ sàn nhà được lát bằng đá và dốc xuống các vị trí 
đã định, nước có thể được dẫn vào đề rửa sạch máu khỏi đồ 
tế lễ, vì hàng nghìn con thú được hiến tế ở đó vào những 
ngày lễ hội. Dưới chân bàn thờ có nhiều lỗ dẫn nước mà tất 
cả mọi người đều không nhìn thấy được, ngoại trừ những 
người đang phục vụ, nên tất cả máu của lễ vật thu được với 
sô lượng lớn sẽ được rửa sạch trong nháy mắt. . Thư của 
Aristeas 4:12,17 


Và những người này, do đó, đã thánh hóa bản thân vì Chúa, 
không chỉ nhận được vinh dự này mà còn nhận được vinh 
dự rằng nhờ họ kẻ thù không còn quyền lực đối với nhân 
dân chúng ta, và tên bạo chúa phải chịu trừng phạt, và đất 
nước chúng ta được thanh lọc, họ nó đã trở thành vật chuộc 
tội cho dân tộc chúng ta; và nhờ máu của những người 
công chính này và sự xoa dịu cái chết của họ, Chúa Quan 
Phòng đã giải cứu Y-sơ-ra-ên mà trước đây bị tà ác cầu xin. 
Sách thứ tư Maccabees 8:15 


